VAI TRÒ CỦA HÁI PHÍ. _ 
TRONG CHIẾN THẮNG KỶ 
DẬU 


Nguyễn Duy Chính 
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuguan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


VAI TRÒ CỦA HẢI PHỈ TRONG CHIẾN THẮNG KỶ DẬU 


Nguyễn Duy Chính 
VAI TRÒ CỦA HẢI PHỈ TRONG CHIẾN THẮNG KỶ DẬU 


Chính sử Việt Nam cũng như của Trung Hoa khi chép về trận 
đánh mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789) thường chỉ miêu tả như 
một cuộc giao binh thuần tuý giữa hai quân đội nhà Thanh 
và Đại Việt, nhấn mạnh vào tài cầm quân, ưu và khuyết 
điểm của hai bên. Dù yêu hay ghét nhà Tây Sơn, sửô cũng 
chỉ nhấn mạnh đến khía cạnh chính qui của quân đội - nhiều 
chỗ huyền thoại hoá, khen phò mã tốt áo, phóng đại kết quả 
mà quên đi sự phức tạp của thời đại trên cả chính trị, kinh 
tế, kỹ thuật lẫn hoàn cảnh xã hội. 

Những chỉ tiết cụ thể của chiến thắng này đã được khá 
nhiều tác giả Việt Nam miêu tả với đầy đủ chỉ tiết, lên đến 
hàng ngàn bài viết và biên khảo, hàng chục cuốn sách dày. 
Ở đây chúng tôi chỉ muốn đưa ra một góc cạnh xưa nay ít sử 
gia đề cập. Đó là vai trò của thành phần thương nhân trên 
mặt biển, đời sống gắn liền với đại dương nhưng trong nhiều 
thế kỷ bị loại ra khỏi thành phần xã hội. Vô hình chung họ 
biến thành những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, gió chiều 
nào che chiều ấy, nghiêng ngả tuỳ theo cách đối xử của nhà 
cầm quyền, có khi là kẻ thù chung của mọi triều đình từ 
Nhật Bản xuống đến Đông Nam Á, có khi được nuôi dưỡng 
để trở thành một chính quyền nho nhỏ như họ Trịnh ở Đài 
Loan thói Minh mat Thanh sơ, hoặc được tập hợp để trở 
thành một cánh quân đắc lực như thời Tây Sơn vào cuối thế 
kỷ thứ 18. 

Vai trò của họ không những góp phần khá nhiều vào những 


biến chuyển chính trị tại Việt Nam mà còn quan trọng trong 
chiến thắng đánh bại quân Thanh, trở thành một chỗ dựa 
đáng kể để Nguyễn Huệ tính toán những bước ngoại giao 
sau trận đánh và nếu như ông không mất sớm, rất có thể 
Việt Nam đã trở thành một trong những cường quốc trên 
biển cả vào đầu thế kỷ thứ 19. 


TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CUỐI THẾ KỶ 18 

Nhu cầu trao đổi của thế giới gia tăng khiến con người cần 
có những tàu thuyền lớn để vượt qua những vùng biển đầy 
sóng to gió cả, nổi tiếng là nguy hiểm ở châu Phi và châu Á. 
Nhiều dân tộc biết đóng những tàu lớn có thể ra khơi nhưng 
vẫn phải dựa vào sức chèo tay, rất khó giữ được cho đúng 
hướng trên mặt biển. 

Người Trung Hoa cũng đóng nhiều thuyền lớn nhưng vẫn 
chạy bằng buồm nên phải men theo bờ biển, không dám ra 
xa ngoài khơi. Tuy dưới đời Minh có những chuyến viễn du 
nhưng chỉ đến những quốc gia mà họ đã biết, không phải là 
những chuyến hải hành tìm ra những vùng đất lạ. Thuyền 
của họ cũng cóng kềnh, thuận tiện cho việc chở hàng nhung 
thiếu ưu điểm dùng trong chiến đấu. Đến thế kỷ thứ 15, 
người Bồ Đào Nha (Portuguese) nghĩ ra một cách đóng 
thuyền mới (caravel), nhỏ và nhẹ, buồm hình tam giác, dễ 
điều khiển rồi sau đó cải tiến đóng được những thuyền to 
hơn (nao) mở đầu cho một kỷ nguyên hàng hải mà cách vận 
hành giữ mãi cho tới khi người ta chế tạo ra thuyền chạy 
bằng hơi nước.[1] 

Nhờ những tiến bộ kỹ thuật và phương pháp tính toán đo 


đạc áp dụng vào viễn dương - các dụng cụ hải bàn 
(compass), bản đồ (chart), hải kế (marine chronometer) để 
tính toán vị trí con tàu giữa biển khơi - nên đến hậu bán thế 
kỷ 18 người ta đã đi được khắp nơi trên thế giới một cách dễ 
dàng và chính xác. 

Tuy nhiên viễn dương cũng đặt ra một vấn đề khác quan 
trọng hơn là việc tự vệ vì thuyền ra khơi phải đối phó thường 
xuyên với cướp bóc và các con tàu thù nghịch khác. Thời 
trung cổ, việc giao chiến chính yếu là tiến sát nhau rồi tràn 
sang tàu đối phương cận chiến sáp lá cà bằng gươm giáo. 
Đến thế kỷ 16 thì người ta đã mang súng theo nhưng chỉ là 
loại nhỏ, có thể gây sát thương cho thủy thủ nhưng không 
đủ sức đánh chìm thuyền. Hải chiến chỉ trở nên quan trọng 
khi các quốc gia Âu Châu đúc được súng bắn đạn tròn (có 
trái nặng tới 27 kg) có thể đánh đắm thuyền địch từ xạ Thời 
kỳ này các nước Á Châu vẫn không cải tiến kỹ thuật (mặc 
dầu Trung Hoa, Đại Việt... đã chế tạo ra súng thần công đặt 
trên thuyền từ thế kỷ 13, 14) nên trở thành kém thế so với 
tàu chiến của Âu châu. Các loại súng lớn khi đó phải neo 
chặt xuống sàn tàu cho khỏi bị phản ứng giật ngược khi tác 
xạ, muốn đổi hướng bắn phải thay đổi hướng đi của cả con 
tàu, rất bất tiện khi ở gần nhau. 

Đến cuối thế kỷ thứ 18, châu Âu có những chuyển động 
mãnh liệt về kỹ thuật và trở thành sức mạnh ưu thắng trên 
toàn thế giới. Từ phát triển nọ kéo theo những thay đổi kia, 
phát triển kinh tế đã biến nhiều quốc gia nhỏ bé thành 
những con cọp dữ. Cơ giới hóa trở nên một nhu cầu bắt buộc 
vì cơ khí làm gia tăng năng suất, gia tăng năng suất đòi hỏi 


mở rộng thị trường và nguyên liệu. Trước đây nhiều quốc gia 
đã có những phát kiến và kỹ thuật tinh xảo như đồng hô, 
máy in, máy xay nước, la bàn, thuốc súng, giấy... nhưng vẫn 
chỉ là máy móc rời rạc mà chưa phải là một “bộ máy” 
(machines but not the machine) cũng như người ta có đủ 
mọi cơ phận nhưng chưa ráp lại để thành một cái xe. Cuộc 
cách mạng kỹ thuật (industrial revolution) chính là cuộc 
cách mạng để nối kết những sáng tạo trong quá khứ thành 
một chuỗi và tìm cách bổ xung những mắt xích còn khiếm 
khuyết. 

Tiến bộ trong sản xuất khiến buôn bán, trao đổi và tìm thị 
trường gia tăng đưa đến nhu cầu cải tổ quân sự. Hơn hai 
ngàn năm trước, khi ở Trung Hoa nhà Tần biết tổ chức binh 
lính thành đội ngũ nên đã thôn tính được những tiểu quốc 
khác, thống nhất đất nước thì người Âu Châu cũng có những 
thành quả tương tự ở thời cận kim. Cuộc cách mạng quân sự 
kéo dài từ thế kỷ thứ 16 sang đến cuối thế kỷ 18 cũng ảnh 
hưởng manh mé đối với Á Châu và tạo thành một chấn động 
cho khu vực Đông Nam Á vào đầu thế kỷ 19. 


NGUYÊN HUỆ THU DỤNG HẢI PHỈ NHƯ THẾ NÀO? 

Một trong những chỉ tiết trước đây chưa được đánh giá đúng 
mức. Đó là việc Nguyễn Huệ sử dụng cướp biển như một lực 
lượng chủ yếu trong quân đội của ông. Gần đây, sau khi 
chính quyền Đài Loan cho phép nghiên cứu một số tài liệu 
còn lưu trữ trong văn khố trước nay dấu kín thì một số học 
giả ngoại quốc mới tìm ra những tài liệu xác thực về việc 
Nguyễn Huệ thu dụng những tên “vong mạng” này không 


phải chỉ để quấy phá miền nam nước Tàu nhằm tạo khó 
khăn cho nhà Thanh mà thực sự ông đã biến họ thành một 
đội thủy binh, có tổ chức và hệ thống dọc cũng như ngang, 
được phân bố lãnh hải hoạt động một cách minh bạch. Điều 
đó cho thấy Nguyễn Huệ không bị ràng buộc trong nhãn 
quan chỉ dùng người Việt hay người địa phương ông quen 
thuộc mà muốn tổ chức một lực lượng qui mô hơn, gồm 
nhiều thành phần, nhiều sắc tộc, rất gần với cái bản chất 
khai phóng của xứ Đàng Trong. 

Thành phần dân chúng sống liên quan trực tiếp đến biển cả 
vốn dĩ bị bỏ quên trong một thời gian dài của lịch sử. Đây là 
những người làm nghề chài lưới, có khi sống hẳn trên thuyền 
như một loại nhà nổi, có khi sống dọc theo duyên hải nhưng 
sinh nhai chính là đánh cá và sản xuất những sản vật trực 
tiếp từ biển khơi như muối, rong biển, hải sản... Họ sống rất 
thầm lặng và không được liệt kê vào bốn thành phần căn 
bản của xã hội sĩ nông công thương (tứ dân) mà chỉ được coi 
như những sinh vật dưới con người, trên cầm thú một tí. Trên 
thực tế, vì ngày đêm chỉ sống quây quần với đồng bọn, gia 
đình trên một xã hội nhỏ bé, sinh hoạt chủ yếu của họ rất 
đơn sơ, tiếng nói cũng hạn chế, phần lớn chỉ là những từ cụ 
thể, tiếng gọi, tiếng chửi, hoàn toàn chưa đạt tới mức độ gọi 
là văn hóa. Rất hiếm ai biết chữ và vì thế họ cũng khó tiến 
thân ngoài việc tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp của ông cha 
và qua lại giữa hai sinh hoạt, đánh cá và ăn cướp. 

Trong nhiều thời kỳ, mỗi khi động binh, thuyền bè tài sản 
của họ bị trưng dụng hay tịch thu để xung vào lực lượng 
triều đình, cả người lẫn vật và thường không được đền bù gì 


cả. Nếu sử sách chép rằng quân ta đem 1000 chiến thuyền 
thì có nghĩa là một phần lớn là phương tiện của ngư dân bị 
xung vào quân đội trong một nhiệm vụ đoản kỳ. Chính vì 
thế, xã hội phong kiến thời xưa vô hình chung đẩy một số 
lớn dân chúng vào đường chống đối. Cái nhìn hoàn toàn 
thay đổi của Nguyễn Huệ với những người dân chài này đã 
tạo cho ông một chỗ đứng đặc biệt và cũng là câu trả lời tại 
sao trong quân đội của ông có rất nhiều Đô Đốc, Đề Đốc, 
một chức vụ vốn dĩ là một cấp chỉ huy thủy binh, và những 
nhân vật nhiều công trạng này không bao giờ có một tiểu sử 
rõ rệt, lắm khi chỉ có tên mà không có họ, xuất hiện một 
cách bất ngờ rồi không còn thấy trong những biến cố khác. 

Đối với ngư dân, chiếc thuyền vừa là một nơi cư ngụ, lại vừa 
là nơi làm việc và cũng là toàn bộ tài sản của họ. Có thể nói 
đó chính là thế giới riêng, và vì thế nảy sinh ra một tình cảm 
phục tòng tuyệt đối người thuyền trưởng (và cũng là gia 
trưởng). Người chủ thuyền phải luôn luôn làm gương cho 
những người khác, hi sinh và phải chứng tỏ là mình trội hơn 
những người chung quanh để tiếp tục giữ quyền chỉ huy. 
Chính tập quán tự nhiên đó hình thành một sức mạnh tập 
thể gắn bó, sống chết với nhau trong nghề nghiệp cũng như 
trong chiến đấu, chỉ tuân phục những người có cùng một cá 
tính như họ và cũng là điều tại sao họ đi theo Nguyễn Huệ 
mà dần dần bỏ rơi Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ. Khi thủy quân 
được chính qui hóa trong triều dai Cảnh Thịnh, sự tinh nhuệ 
của họ cũng giảm đi khiến cho chiến thuyền của nhà Tây 
Sơn không đương cự nổi với Nguyễn Ánh khi kỹ thuật của 
đối phương được nâng cấp và cơ chế được tổ chức, chỉ huy 


theo lối mới của Tây Phương. 

Để sử dụng được lực lượng hải khấu vốn dĩ hoành hành đã 
nhiều thế kỷ dọc từ Nhật Bản xuống tới Indonesia, chúng ta 
phải tìm hiểu qua 2 vấn đề chính: kỹ thuật đóng tàu của 
Đàng Trong và quá trình hoạt động của bọn cướp biển. 


A/ KỸ THUẬT ĐÓNG THUYỀN CỦA ĐÀNG TRONG 

Khi người Việt còn định cư tại miền Bắc, kỹ thuật đi biển của 
ta chưa có gì khởi sắc mặc dù đã nói đến biển cả từ những 
truyền kỳ thời Hùng Vương. Hai trận đại thắng của Ngô 
Quyền và của Trần Quốc Tuấn đều xảy ra trên sông, nơi giáp 
giới với biển chứ không phải ở ngoài khơi. Mãi tới đời nhà 
Hồ, con trưởng của Hồ Quí Ly là Hồ Nguyên Trừng mới bắt 
đầu đóng những chiến thuyền loại lớn. Với thói quen sống 
biệt lập thành từng làng xã nhỏ, sinh hoạt kinh tế, văn hoá, 
xã hội, chính trị của dân miền Bắc thu hẹp trong một không 
gian nhỏ. Mỗi làng là một đơn vị tự túc về mọi mặt mà 
không cần phải giao tiếp với khu vực khác. Cho tới gần đây, 
mỗi xã đều có sinh hoạt, tổ chức hành chánh riêng, ràng 
buộc với nhau bằng hương ước, bằng phong tục, tập quán 
lưu truyền hàng nghìn năm trước. Ngay cá ngôn ngữ mỗi 
làng cũng có nhưng phương âm, thổ ngữ dị biệt, nhiều khi ở 
kế cận mà mỗi vùng một giọng nói khác nhau. Đặc tính đó 
có một số ưu điểm về sinh hoạt và bảo tồn nhưng cũng 
khiến cho kinh tế, văn hoá... bị đông cứng, khó giao lưu, 
thay đổi hay phát triển. 

Trái lại các vương quốc ở Đàng Trong đã có những quá khứ 
rất oai hùng liên quan đến mặt biển, một phần vì truyền 


thống học hỏi của các nước ở vùng Đông Nam và Nam Á, 
phần khác vị trí địa lý là bao lơn trông ra đại dương, nơi qua 
lại của một hải lộ đã nổi danh là Con Đường Gia Vị (Spice 
Route) ngay từ thời thượng cổ. 

Về kỹ thuật, người Chiêm Thành đã biết dùng thuyền nhẹ 
dàn thành thế trận tấn công những tàu buôn từ lâu. Người 
Chăm có một đội hải thuyền hùng hậu và những thủy thủ 
can trường thường liều mạng xông xáo trên biển cả để buôn 
bán và chiến đấu. Kiểu mẫu tàu chiến của người Chăm có 
hình dáng tương tự như của thuyền vùng Nam Dương mà 
hiện nay chúng ta còn thấy dấu vết để lại nơi các thuyền 
trạm trổ mỹ thuật của người Thái Lan trong những cuộc đua 
thuyền. Theo những hình ảnh mà người Âu Châu vẽ lại về 
chiến thuyền của Đàng Trong, đó là một loại thuyền chèo 
tay, mũi ngẩng cao, trạm trổ và trang trí hoa văn kỳ dị, thân 
thon và dài đủ biết có thể lướt sóng với tốc độ cao[2]. Để gia 
tăng sức chịu đựng khi đụng vào nhau, mũi thuyền dùng 
trong chiến đấu thường ghép thêm những thanh gỗ chéo 
vẫn còn thấy ở các thuyền nơi cửa sông vùng Quảng Đông. 
John Barrow trong tác phẩm Một Chuyến Du Hành đến Dàng 
Trong (A Voyage to Cochinchina) xuất bản tại London năm 
1806 đã ghi chép về chuyến đi của phái đoàn Anh đến Đà 
Nẵng năm 1792-3 với những chỉ tiết mắt thấy tai nghe của 
họ như sau: 

"... Ngành nghệ thuật độc đáo của người Dàng Trong có thể 
coi là tuyệt vời vào thời buổi hôm nay là kỹ thuật đóng tàu 
mà không tuỳ thuộc chút nào vào phẩm chất và tầm cỡ của 
loại gỗ dùng trong mục tiêu đó. Những chiếc thuyền chèo 


tay để đi chơi quả là khéo léo. Những con tàu đó, dài từ 50 
đến 80 feet (15 đến 24 mét), lắm khi chỉ độc có năm mảnh 
ván ghép lại, mỗi thanh dài suốt từ đầu nọ đến đầu kia, 
cạnh ghép bằng mộng, gắn khít khao chặt chợm bằng chốt 
gỗ, buộc với nhau bằng lạt tre chứ không cần phải có sườn 
hay khung gỗ nào khác. Mũi và đuôi thuyền ngỏng lên khá 
cao, chạm khắc thành những thuỷ quái hình rồng, thuồng 
luồng, trang tri bằng sơn hay thếp vàng...[3]” 

Những chiến thuyền đó không chở được nhiều nhưng hiệu 
quả khi tấn công bất ngờ những thương thuyền hay tàu lớn 
trong đêm tối, chiến thuật quen thuộc với người Chiêm 
Thành từ lâu mà Nguyễn Huệ thường sử dụng. Những 
thuyền buôn và thuyền đánh cá thông dụng ở miền Nam 
nước ta cũng có nét hao hao giống kiểu thuyền đó, nhẹ gọn 
và dễ di chuyển. Tuy không có những tài liệu nào miêu tả 
chính xác các kiểu thuyền của Tây Sơn, chúng ta có thể tin 
rằng chiến thuyền vào thế kỷ 18 ở Đàng Trong có nhiều nét 
tương tự, khác nhau họa chăng là số lượng, chiến thuật hay 
cách điều động mà thôi. 

Do ảnh hưởng của văn minh hải đảo Malaysian, thủy thủ 
vùng Đông Nam Á nói chung và thủy thủy người Chiêm 
Thành nói riêng có thể ra khỏi bờ bể hàng ngàn dặm chẳng 
cần hải bàn hay hải đồ, chỉ dựa theo màu sắc của những 
đám mây, màu nước biển và độ sóng, giương buồm nương 
theo sức gió và nhìn sao để lấy hướng. Chỉ cần tìm hiểu các 
loài chim biển và rong biển họ gặp, người Chăm có thể nhận 
biết những hòn đảo còn cách xa đến 30 dặm và kiến thức về 
biển cả được truyền miệng từ đời này sang đời khác theo 


kiểu cha truyền con nối[4]. Phương thức và kỹ thuật đóng 
thuyền của họ cũng rất độc đáo và người Việt chúng ta đã 
kế thừa khá nhiều truyền thống của họ. Những con số chúng 
ta còn ghi nhận được cho thấy tốc độ đóng thuyền rất đáng 
kể cho thấy vào thời kỳ này miền Nam Việt Nam có những 
phát triển kỹ thuật đáng kể mà nhiều điều đến nay vẫn chưa 
khám phá hết.[5] 

Những thuyền đó khác hẳn những thuyền buôn hay tàu 
chiến của người Trung Hoa (junks), trông nặng nề, thô kệch, 
tuy trang bị nhiều đại pháo hơn nhưng thiếu linh động, khó 
xoay trở. Cũng như người Chiêm Thành, Nguyễn Huệ rất chú 
trọng đến chiến thuyền và cũng có hai loại: thuyền lớn để 
chở quân, lương thực, vật liệu và tàu nhỏ nhẹ và linh động 
đùng để bao vây, tấn công và xung kích. Đội chiến thuyền 
đó rất đông, ít ra cũng vài trăm, có khi lên hàng ngàn. Đó 
cũng là lý do tại sao thủy quân thời Tây Sơn có một vị trí 
đáng kể, phù hợp với những gì sử sách đã cho ta biết, 
Nguyễn Huệ luôn luôn dùng binh thần tốc, bất ngờ, áp đảo 
và tiến đánh cũng như rút lui rất nhanh. 


B/ CƯỚP BIỂN TẠI BIỂN ĐÔNG 

1/ Sinh hoạt 

Nạn cướp biển xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới nhưng nhiều 
nhất vẫn là vùng nhiệt đới nơi có nhiều quần đảo, nơi họ có 
thể nương náu mỗi khi gặp khó khăn và cũng là nơi tu bổ 
tàu bè, chuẩn bị lương thực. Họ lại có thể phục kích để rình 
đánh cướp những tàu buôn đi ngang qua hay những ngư dân 
rơi vào khu vực họ hùng cứ. Cướp biển phần lớn đã từng là 


thủy thủ hay dân chài và xoay sang nghề ăn cướp vì nhiều 
lý do, tham lam cũng có, thích phiêu lưu, tự do cũng có mà 
vì cơ hội cũng có. Họ thường chỉ là những nhóm nhỏ kết hợp 
với nhau để đi ăn cướp và cũng ít khi dám công khai đụng 
độ với quan quân. Cũng có khi họ là những ngư dân làm 
thêm nghề tay trái một khi có điều kiện. Khi nghiên cứu về 
chiến tranh dấy loạn người ta thấy rằng trong nhiều trường 
hợp, nổi dậy là con đường sống duy nhất của một số người 
bị đẩy vào đường cùng vì đã từng phạm pháp, có liên quan 
đến một tội nhân hay có khi bị ép buộc phải nhúng tay vào 
máu để không thể thối lui được nữa. 

Trước đây triều đình Trung Hoa ít khi để ý đến - hay ít ra 
cũng có kế hoạch để giải quyết - mà thường để cho họ tự 
tàn sát lẫn nhau hay bị giết trong khi giao chiến với các 
thương nhân. Ngay từ đời Hán, nhân dịp nước Tàu có nội 
chiến và loạn sứ quân thì cướp biển đã nổi lên thật đông dọc 
theo bờ biển. Thế nhưng chỉ từ thế kỷ 16 trở đi, khi các 
thương thuyền từ những đại lục khác đến buôn bán, nạn hải 
phỉ mới phát triển mãnh liệt. Tới thế kỷ 17, 18 trong khi nạn 
cướp biển gốc người Nhật bớt đi (oải khấu) thì vùng biển 
Đông nước ta lại trở nên nhộn nhịp, một phần vì 10 Trung 
Hoa loạn lạc mất mùa, phần khác vào thời này các thương 
thuyền Âu Châu qua buôn bán đông nên sinh hoạt mặt biển 
cũng gia tăng với nhịp độ thương mại. Trong khi ở Nam Thái 
Bình Dương, hải phỉ thường chỉ là thổ dân các hòn đảo xông 
ra đánh cướp các tàu buôn đi ngang, cướp ở biển Đông là 
những nhóm có tổ chức và có khi lớn mạnh đến mức trở 
thành cả một triều đình nho nhỏ như Trịnh Thành Công, một 


thủ lãnh cướp biển Tàu lai Nhật vẫn được biết dưới cái tên 
Quốc Tính Gia, mà phạm vi hoạt động lan rộng tới tận vùng 
biển Philippines, dưới quyền có lúc lên đến hàng chục vạn 
quân và hàng ngàn chiến thuyền. 

Sang thế kỷ thứ 17, cướp biển hoành hành dọc theo bờ biển 
nước ta nhất là trong giai đoạn nhiễu nhương khi quân Trịnh 
tiến vào Nam tiêu diệt họ Nguyễn. Nhiều tác giả cũng đề 
cập đến một lực lượng hải phỉ mà họ đặt tên là “Vietnamese 
piracy" (cướp biển Việt Nam) chuyên môn cướp phá miền 
duyên hải nước Tàu, nhiều lần chạm trán với quân Thanh và 
đã bị bão đánh tan hồi năm 1800 ở bờ biển Chiết Giang.[6] 
Thành phần cướp biển đó có thể coi như một hiện tượng tự 
nhiên trong những sinh hoạt của biển cả. Vào thế kỷ thứ 17, 
trong giai đoạn nhà Thanh mới lên cầm quyền, ngoài nhóm 
Trịnh Thành Công ở Đài Loan chống với nhà Thanh như một 
lực lượng phản Thanh phục Minh, ở miền nam nước Tàu cũng 
bị hải phỉ từ vùng biển Việt Nam kéo sang quấy phá. Chính 
Ngao Bái (Oboi) khi đó là một trong bốn phụ chính đại thần 
của vua Khang Hi cũng đã gửi thư sang trách Đại Việt năm 
1666 đã dung túng và có thể cả tiếp tế cho họ: 

"... Cho nên hôm nay ta phải hạ chiếu này để quốc vương 
tuân theo. Hãy lập tức truy lùng bọn Dương Nhị, Dương Tam, 
Hoàng Minh Tiêu và gia đình chúng cùng tên Tẩy Bưu và vợ 
con đem giao lại cho tổng đốc Lưỡng Quảng. Ngoài ra, nhà 
ngươi cũng phải điều tra và trừng trị những kẻ nào đã phạm 
tội giúp đỡ kẻ thù. Nếu nhà ngươi không giao bọn cướp biển 
ra, cũng như không trừng trị bọn thần tử thì ta e rằng sẽ xảy 
ra chuyện can qua giữa hai nước.” 


Không biết thời đó chúa Trịnh có giao nạp cướp biển như nhà 
Thanh đòi hỏi không nhưng về sau tình hình không có gì rắc 
rối nữa.[7] Nạn giặc biển trong nhiều thế kỷ không thể chỉ 
được nhìn như một bọn cướp lang thang vô định mà thực tế 
đã chứng minh rằng họ là một thực lực trải dài từ Nhật Bản 
xuống tới tận eo biển Malacca. Xét quá trình tồn tại của họ 
từ thế kỷ thứ 15 chúng ta thấy rằng nếu có được chỗ dung 
thân, giặc bể xuất phát và bành trướng thành một lực lượng 
đáng kể. Theo những tài liệu còn ghi lại, quân Thanh ở cuối 
thế kỷ 18 trở về sau đã hoàn toàn mất đi tính tỉnh nhuệ của 
thời kỳ đầu. Như trên đã tường thuật, nhà Thanh nay đã trở 
thành một triều đình mục nát, tướng lãnh không còn khả 
năng chiến đấu mà chỉ là những con cháu vương hầu thế tập 
chức vụ của cha ông, còn quân đội thì chỉ là những người 
lính sống bằng mức lương chết đói, một nghề mat hạng 
trong những nghề của xã hội. 

Một số đông quân lính phải kiếm ăn thêm bằng cách bán cả 
súng ống, đạn dược, thuốc nổ... và tin tức để lấy tiền. Tình 
hình mặt biển còn tệ hại hơn. Gần như toàn bộ vùng biển 
Nam Trung Hoa - tức biển đông của ta - là nơi hải phỉ[8] 
hùng cứ, quan quân ít khi dám tiễu trừ. Các tỉnh duyên hải 
là sào huyệt và cũng là nơi các tổ chức bất hợp pháp hoạt 
động. Riêng Quảng Đông và Phúc Kiến lại càng thích hợp 
cho thương nhân và hải khấu vì núi non, sông ngòi khiến 
khu vực này cách biệt hẳn với nội địa. Hơn một phần ba dân 
số sống dọc theo bờ bể là dân chài và thương nhân, công 
nhân, nông dân tại địa phương cũng tùy thuộc vào biển cả. 
Riêng ở Giang Bình (cực nam của Quảng Đông, cận kề với 


các thương cảng như Hạ Môn, Quảng Đông... giáp ranh với 
Việt Nam) là một bến cảnh tấp nập, đông người vào ra buôn 
bán nhưng phần nhiều ngoài sự kiểm soát của triều đình. 
Dọc từ vịnh Bắc Việt lên đến Phúc Kiến bờ biển lồi lõm lại có 
thêm nhiều bến cảng và hai đảo lớn Đài Loan và Hải Nam là 
sào huyệt chính yếu của hải phỉ và những nhóm phản 
Thanh. Khu vực này nghiễm nhiên trở thành một vị trí trung 
tâm thương mại để tỏa ra khắp nơi, lên miền bắc đến Mãn 
Châu, Nhật Bản, xuống phương nam đến Nam Dương (các 
hải đảo Nam Á) bao gồm cả Philippines, Indonesia, Malaysia, 
Việt Nam, Campuchia, Java, Xiêm La... Dân chúng sống 
thành những làng nổi, được gọi dưới cái tên khinh miệt là 
thủy thượng nhân (O00). Ho là thành phán sống bằng nghề 
chài lưới hay buôn bán rong nhưng gặp dịp sẽ trở thành ăn 
cướp. Cả khu vực rộng lớn đó dưới đời Thanh sống ngoài 
vòng pháp luật mà quan quân nhà Thanh nhắm mắt làm 
ngơ không mấy khi dám đụng tới. Lực lượng hải quân và 
duyên phòng của họ là con số không, ngoại trừ một vài pháo 
đài canh giữ mặt biển cho có lệ vì không hữu hiệu gì, tàu bè 
không có nén khi cán điều động viễn chinh thì lúc đó mới 
tính chuyện xây dựng. 


2/ Các loại thuyền 

Cứ theo nghiên cứu của Dian H. Murray, có tám loại thuyền 
khác nhau mà cướp biển ở Đông Hải thường sử dụng: 

- Té nguy thuyền (D00), có các cột buóm cao bằng nhau 

- Đại diéu tào thuyền (LHHLHL), là loại thuyền chuyên chở 
(cargo junk) có móc lớn. Đây là những thuyền buôn chở 


hàng hóa ra vào các cửa biển như Hương Cảng chẳng hạn. 
[9] 

- Bạch tào thuyền, ô tào thuyền ([ILIHUHLL)là các thuyền lớn 
sơn trắng hoặc sơn đen. Những thuyền này đóng theo kiểu 
Phúc Kiến, đóng như kiểu tàu chiến, trông giống như một cái 
máng uống nước của ngựa nên gọi là “tào”. Thuyền có sơn 
hai con mắt ở đầu để cho cá kình trông thấy tưởng là đồng 
bọn mà không tấn công. Thuyền đen thường dùng để chở 
muối và thực phẩm trong khi thuyền trắng để đi đánh cá và 
chở hàng. 

- Song nguy thuyền (000) , là thuyền có hai cột buồm. 

- Liệu thuyền (00), là thuyền nhỏ chở hàng hóa ở địa 
phương. 

- Lao tăng thuyền (000), là loại thuyền nhỏ và thon nhu hinh 
mũi tên, dài từ 40x12 đến 80x21 feet, có hai cột nhưng 
không dùng buồm. 

- Khoái thuyền (00), thường có hai cột buồm thường dùng dé 
đánh cá và để đi buôn. Thuyền này có nhiều buồm và ra 
khơi rất tiện lợi. 

- Dai khai ba thuyền (D0000), là thuyền đi bién loại lớn có thể 
chở được tới 350 tấn, có khi tới 1000 tấn. Thuyền này có thể 
lướt sóng rất nhanh, chứa từ 30 đến 50 người nên còn được 
gọi là khai lãng thuyền (000- open-the-waves junks) hay 
thực thủy thuyền (LLLI- eat-water junks). 

Ngoài tám loại thuyền đó, Robert J Anthony cũng đề cập đến 
một loại thuyền nhỏ hơn có tên là bá lạt hổ ([][][]). Bá lạt hổ 
chính là phiên âm của chữ perahu tiếng Mã Lai là loại 
thuyền Đàng Trong vẫn dùng để chiến đấu, dùng cả buồm 


lẫn chèo tay, di động rất nhanh và thao tác rất tiện. Loại 
thuyền này nông lòng nên có thể tiến sát bờ bể và di tản 
nhanh khi bị tấn công. Ở các bến bãi miền Nam hiện nay 
chúng ta vẫn còn thấy sử dụng loại thuyền này rất nhiều, 
vừa có thể đi trên sông, vừa có thể đi trên biển. Những 
thuyền lớn có thể mang tới 12 súng đại bác (nhiều súng do 
phương Tây chế tạo) và một thủy thủ đoàn tới 200 người 
trang bị bằng gươm, đao, giáo mác và súng trường. Những 
thuyền của hải phỉ trang bị bao giờ cũng hơn xa các tàu 
tuần của triều đình Mãn Thanh nên chẳng coi quan quân 
vào đâu cả.[10] 

Ngoài những thuyền bè mà hải phỉ vẫn thường sử dụng để 
đánh cướp theo truyền thống (lắm khi chỉ là tàu buôn được 
sửa sang lại thành tàu ăn cướp), nhà Tây Sơn lại cung cấp 
cho họ những chiến thuyền thực sự, nghĩa là những thuyền 
bè vốn dĩ được dùng vào mục tiêu chiến đấu. Với những 
chiến thuyền loại đó, hải phỉ đã trở thành một đạo quân 
chính thức được trả lương để làm nhiệm vụ chiến đấu. 
Những chiến thuyền triều đình Việt Nam giao cho họ sử 
dụng là loại thuyền “cột buồm cao hơn 80 feet và hai bên 
hông được bọc bằng nhiều lớp da bò, chăng lưới, vừa to hơn, 
vừa chắc chắn hơn những thuyền mà cướp biển tự kiếm 
được. (Họ được trang bị cả) đại bác nặng đến 4000 cân 
(catty, độ chừng 600 gr) và cũng được trang bị súng ống 
đầy đủ hơn”.[11] 


3/ Thu phục cướp biển 
Trong nhiều thế kỷ tuy nạn cướp biển có hoành hành nhưng 


cũng không trở thành một lực lượng đáng kể vì thiếu một 
căn cứ địa để trốn tránh khi bị săn đuổi. Thế nhưng đến cuối 
thế kỷ thứ 18, Nguyễn Huệ đã nhìn ra được tiềm năng và vai 
trò của họ nên đã thu dụng và trở thành một vị thủ lãnh tập 
hợp được nhiều nhóm khác nhau, phân chia mỗi nhóm một 
lãnh bàn hoạt động, chỉ đạo các chiến dịch và cho họ nơi trú 
ẩn. Robert J. Antony đã nhận ra rằng ở cuối thế kỷ 18, đầu 
thế kỷ 19, cướp biển ở biển đông đã tập họp thành một vài 
nhóm, có đến hàng ngàn chiến thuyền, tổng cộng đến hơn 7 
vạn người.[12] 

"... Đối với dám hải khấu lẻ té vùng Quảng Đông, Phúc Kiến, 
Chiết Giang và Giang Tô, Nguyễn Văn Huệ được gọi là Đại Ca 
Việt Nam, là người bán những đồ họ cướp được và chia cho 
họ từ 20 đến 40% số tiền. Những bọn cướp lớn cũng được 
Hoàng đế che chở vì họ không những được phép neo thuyền 
tại vùng biên giới (Trung Hoa và Đại Việt) để tuyển quân và 
trộm lương thực mà còn có thể dùng Việt Nam như một “sào 
huyệt” để rút về. Bọn hải khấu đó coi nhà vua như chủ nhân 
của họ vì dưới thẩm quyền của ông họ có thể thu hoạch 
nhiều nguồn lợi từ biển cả.[13] 

Theo Ngụy Nguyên[14] thì nhà Tây Sơn không những chỉ 
dung túng cho đám hải khấu mà còn giúp đỡ những giáo 
phái như Bạch Liên Giáo và Thiên Địa Hội lúc đó đang nổi 
dậy trong nhiều vùng tại Trung Nguyên từ Hồ Bắc đến Hồ 
Nam, Tứ Xuyên, Quảng Đông kéo dài trong nhiều năm.[15] 
Có lẽ những điều Ngụy Nguyên viết không có chứng cứ rõ 
rệt vì giai đoạn này nhà Tây Sơn đang phải tập trung sức lực 
đối phó với Nguyễn Ánh ở miền nam đánh lên không thể nào 


còn đủ uy thế để hỗ trợ những lực lượng nằm sâu trong lãnh 
thổ Trung Hoa, hoặc nếu có thì là những hoạt động ngầm 
của vua Quang Trung khi còn sống với dung y cám chân 
triều đình Màn Thanh, mặt khác lại cũng là một hình thức 
kinh tài để giúp ông chuẩn bị những phương án chiến lược 
mới. 

Sau khi mua chuộc và chiêu dụ được một số thủ lãnh của 
đám hải phỉ, vua Quang Trung sử dụng họ như một cánh kỳ 
binh tỉnh nhuệ tấn kích bất ngờ khiến quân Thanh trở tay 
không kịp. Việc Nguyễn Huệ sử dụng cướp biển để sang 
quấy phá miền nam Trung Hoa đã được đề cập đến trong sử 
triêu Thanh cũng như triều Nguyễn. Theo Nguy Nguyên 
trong Thánh Vũ Ký (phần Càn Long Chinh Vũ An Nam Ký), 
viết vào năm Đạo Quang thứ 22 (1842) có đề cập đến như 
sau: 

“Nước nhà từ đời Khang Hi thứ 22 (1683), đánh Đài Loan, 
dẹp họ Trịnh, rồi năm thứ 24 (1685) mở rộng tuần phòng 
trên bể thì vùng Mân, Việt, Chiết, Ngô, trên vạn dặm bể trời, 
kình nghê không bóng sóng. Đến đầu đời Gia Khánh (1796), 
mới có cướp thuyền (Đĩnh đạo) quấy rối. Cướp thuyền này 
bắt đầu từ khi cha con Nguyễn Quang Bình ở An Nam cướp 
nước, rồi quân mỏi của hết, bèn mời tui vong mạng dọc bể, 
cấp cho binh thuyền, nhử bằng quan tước, sau cướp các 
thuyền buôn ở bể gần để biện lương thực. Mùa hè tới, mùa 
thu về, tung tích không lường, làm họa lớn cho đất Quảng 
Đông. 

Sau lại có bọn cướp đất ở bang Phượng-vĩ, bang Thủy-áo 
cũng phụ vào. Chúng bèn vào sâu trong vùng Mân, Chiết. 


Cướp đất dựa vào thuyền rợ (An Nam) làm thanh thế, 
thuyền rợ cậy cướp đất làm hướng đạo. Trên vài ngàn dặm 
trên mặt bể ba tỉnh, nếu ta lên bắc thì chúng xuống nam, 
nếu ta xuống nam thì chúng lên bắc. Nếu ta chống với 
thuyền, thì tụi cướp đất tung ra cướp; nếu ta đương đầu với 
cướp đất thì thuyền tới cứu. Vả chăng thuyền rợ cao, to, 
nhiều súng; có gặp cũng chưa chắc được chúng. Cướp đất 
giảo quyệt lại có nội ứng; mỗi lúc tạm trốn rồi quay nhóm 
lai. Mà bấy giờ tụi giáo-phỉ ở Xuyên Thiểm vừa dáy. Triều 
đình vừa chú ý đến tây chinh, chưa rảnh để tính việc hòn 
đảo. Cho nên thế giặc càng ác liệt.[16] 

Cuối thế kỷ 18, ba nhóm dương đạo hùng cứ biển đông của 
Trịnh Nhất ([][), Ô Thạch Nhị (000) và Truong Bảo (DO) đã trở 
thành một lực lượng thuỷ quân xung kích và cũng đồng thời 
là lá chắn cho Nguyễn Huệ khiến cho thương nhân ngoại 
quốc phải gờm không dám đóng vai đòn sóc hai đầu, vừa 
buôn bán với nhà Tây Sơn, vừa giao thương với lực lượng đối 
nghịch của họ.[17] 

Thế nhưng việc sử dụng thành phần hải phỉ không phải chỉ 
đơn giản như thế. Đây là một chương trình có tính toán, một 
canh bạc cháy túi nếu đi sai. Lúc đầu ông thu dụng bọn họ 
như một lực lượng vây cánh nhưng ngay cả khi đã lên ngôi 
hoàng đế, Nguyễn Huệ vẫn tiếp tục tin dùng và phát triển 
thêm lên. Nếu nói đây là bụng dạ đàn anh của ông cũng 
được mà bảo rằng là chủ đích của ông thì cũng không sai. 
Robert J. Antony đã nhận xét: 

“Ngay cả sau khi vua Càn Long đã phong vương cho một 
trong những lãnh tụ Tây Sơn năm 1788 (đúng ra phải là 


1789 - NDC), ông này vẫn theo đuổi một chính sách chơi 
dao hai lưỡi, một mặt vẫn gửi đồ tiến cống sang Thanh triều 
ở Bắc Kinh, mặt khác vẫn đồng thời yểm trợ cho những vụ 
cướp phá của hải tặc dọc theo bờ biển Trung Quốc.”[18] 

Những tên cướp đó không những có nơi trú ẩn an toàn khi bị 
săn đuổi mà còn được cung cấp vũ khí, tiền bạc để nuôi 
sống gia đình, lại còn được phong tước. Cho tới khi nhà Tây 
Sơn bị lật đổ, những bọn cướp biển đó được dành riêng một 
khu vực gần biên giới Việt - Hoa gọi là Giang Bình 
(Jiangping)[19] coi như sào huyệt của họ. Trong số những 
tên cướp biển kiệt hiệt phải kể đến Mac Quan Phù ([IH[- Mo 
Guanfu), Trịnh Thất ([]l] - Zheng Qi), Vương Quí Lợi ([IIL- 
Wang Guili) và Ô Thạch Nhị ([LH- Wushi Er). Bốn người này 
được lệnh của triều đình Tây Sơn qui tụ những nhóm lẻ tẻ lại 
lập thành những toán quân lớn. Mạc Quan Phù và Trịnh Thất 
đã từng tham dự nhiều trận đánh chống lại Nguyễn Ánh và 
năm 1796 Mạc được vua Cảnh Thịnh phong chức Đông Hải 
Vương. Trịnh Thất thì có dưới tay hơn 200 chiến thuyền, là 
lực lượng ngoài biển lớn nhất thời ấy và được thăng tới chức 
Đại Tư Mã (tương đương Thượng Thư bộ Binh). Vương Quí 
Lợi, có vợ Việt Nam, bỏ y phục người Hoa ăn mặc theo lối 
Việt và còn lưu lạc mãi tới năm 1810 (8 năm sau khi nhà Tây 
Sơn bị diệt vong) được phong chức Định Hải đại tướng quân. 
Xem lại biểu đồ mà nhà Tây Sơn tổ chức lực lượng hải phỉ ta 
còn nhận ra nhiều nhóm theo tên gọi chẳng hạn như Phượng 
Vĩ, Tiểu Miêu... hoặc có khi chia thành nhiều màu cờ như 
Thanh Kỳ, Hồng Kỳ, Hoàng Kỳ, Hắc Kỳ, Lục Kỳ[20] mỗi nhóm 
có một vùng hoạt động, những thủ lãnh được phân bố chặt 


chẽ. Sau khi nhà Tây Sơn bị lật đổ, những nhóm đó đã tự 
động tập hợp lại để ký với nhau một thỏa hiệp xác định lại 
một số qui luật để không rơi vào tình trạng chém giết lẫn 
nhau. Nếu như vua Quang Trung không mất sớm, tổ chức 
hải quân của ông chắc chắn sẽ mau chóng trở thành lực 
lượng đường biển mạnh nhất thời bấy giờ không những đủ 
sức làm lệch cán cân Việt - Thanh mà còn đủ sức ngăn chặn 
sự bành trướng của chủ nghĩa thực dân vào đầu thế kỷ thứ 
19. 


THỦY QUÂN CỦA TÂY SƠN 

Có thể nói ngay từ ban đầu anh em Nguyễn Nhạc đã đặc 
biệt chú trọng đến vai trò của thủy quân, một phần cũng vì 
bản chất của dân địa phương sống liền với bể cả, một phần 
vì vào thế kỷ thứ 18 việc phát triển đường biển đang lên đến 
cao độ. 

Vấn đề thủy quân trở thành một yếu tố quan trọng từ khi 
người ta phát minh ra thuốc nổ và biết áp dụng để sử dụng 
như một ưu điểm về vũ khí. Chưa có súng thần công, đại 
bác, thuyền bè phần lớn chỉ dùng như một phương tiện di 
chuyển cũng chẳng khác gì con ngựa của dân du mục, 
không thể nào làm nên chuyện lớn nếu không có cánh cung 
đi kèm. Do đó, muốn tìm hiểu về vai trò của thủy quân, 
chúng ta lại phải nhìn qua tiến bộ của vũ khí trang bị khiến 
cho tàu chiến trở thành một lực lượng chủ yếu. Chiến thuyền 
vừa là một phương tiện di chuyển, vừa là phương tiện tấn 
công lại cũng là một cái nhà nổi mà sinh mạng của thủy 
thủy gắn liền với con tàu. Chính vì thế, việc bảo vệ con 


thuyền, sống chết với nó đã thành một truyền thống của hải 
quân. 

Theo những di chỉ tìm thấy được, người Mông Cổ có lé là dân 
tộc đầu tiên biết phối hợp súng thần công (phát minh vào 
khoảng thế kỷ thứ 10) trang bị vào tàu chiến để đưa quân đi 
đánh Nhật Bản, Đại Việt và nhiều quốc gia khác trong vùng 
Đông Nam Á mặc dầu người ta biết rằng ngay từ thế kỷ thứ 
8 người Trung Hoa đã nghĩ ra cách chiến đấu bằng hải 
thuyền từ đằng xa (thay vì cận chiến) dùng các loại súng 
bắn đá (trebucket). 

Thế nhưng phải tới đời Minh, người Trung Hoa mới có các 
loại thuyền trang bị đại pháo khi bắt được một số kỹ thuật 
gia của Đại Việt đem về nước vì chính Hồ Nguyên Trừng (con 
trưởng Hồ Quí Ly) là người đã cải cách hải quân, xây dựng 
những chiến thuyền hai tầng trang bị súng thần công để bảo 
vệ mặt biển.[21] Từ sáng kiến của Hồ Nguyên Trừng, Minh 
Thành Tổ đã cho đóng những chiến hạm lớn và sai Trịnh Hòa 
thực hiện những cuộc viễn dụ Những soái hạm thời đó đều 
được trang bị 50 hỏa khí đủ loại, 1000 viên đạn. Trong cuộc 
đụng độ giữa quân triéu đình và người Bồ Đào Nha 
(Portuguese) vào năm 1522 họ đã đánh bại và bắt giữ nhiều 
quân địch.[22] Tuy nhiên vào thời kỳ đó việc sử dụng súng 
lớn trên thuyền còn nhiều phức tạp, công kênh và thiếu tiêu 
chuẩn nên không hữu hiệu bao nhiêu. Trong việc tiễu trừ hải 
khấu, họ vẫn phải dùng phương pháp cổ điển với gươm giáo. 
Ở phương Tây, hỏa khí tuy cũng đã được dùng trên các 
chiến thuyền từ thế kỷ 14 nhưng cũng chỉ là loại súng tay, 
súng lớn chưa dùng được. Vả lại, thời kỳ đó người ta vẫn 


phải dùng nhân công chèo bên hông thuyền và tấn công 
bằng mũi, có để súng cũng không biết bắn ra sao. Súng đại 
bác khi đó chỉ có thể để trên sàn thuyền và được đặt theo 
một vị trí nhất định nên chỉ có thể dùng để công phá thuyền 
địch hay thành lũy gần bờ biển và cho đến khi được cải tiến 
để có thể bắn ra ở những góc độ khác nhau thì mới có thể 
đạt được những công năng mới. 

Đến thế kỷ thứ 18, khi có những tiến bộ kỹ thuật đưa đến 
những phát kiến mới trên mặt biển, quốc gia nào có lực 
lượng hải quân mạnh được coi như làm chúa mặt biển và 
cũng trở thành cường quốc trên bộ. Công tước xứ Choiseul, 
thủ tướng Pháp vào thập niên 1760 đã nói: 

- Trong tình trạng hiện tại của Âu Châu, thuộc địa và thương 
mại và nhất là hải quân sẽ quyết định việc cân bằng lực 
lượng trên đất liền.[23] 

Tuy nhiên, lực lượng trên biển thời kỳ đó chỉ giới hạn vào 
việc di chuyển binh đội và tiếp liệu vì tâu bè ở thời đại 
giương buồm (the age of sail) chủ yếu là chuyên chở mà 
không phải là một lực lượng tấn công, chưa chú trọng đến 
việc họa kiểu để cho sử dụng súng ống hay các cánh buồm 
được hữu hiệu. Trên phương diện chiến đấu, tàu bè lớn khó 
xoay trở, không vào được những vùng nước nông, nếu không 
có những thuyền nhỏ hộ tống và bảo vệ thì khó lòng đương 
cự được với lối đánh của hải khấu, dùng thuyền chèo tay vây 
quanh lúc tối trời, lång lặng tiến tới gần tấn công bằng các 
loại thuốc nổ, đánh gãy cột buồm hay phá vỡ be thuyền rồi 
xông vào tàn sát. Chính vì thế mà Nguyễn Huệ không sợ 
những lực lượng tiếp viện của Nguyễn Ánh từ Âu Châu và đã 


từng tuyên bố: 

"... Các ngươi chớ quá nhe da cả nghe những lời phao đồn 
về bọn người Tây Dương. Tài giỏi gì hạng người đó? Mắt 
chúng là mắt rắn xanh, chúng chỉ là những xác chết trôi từ 
biển Bắc giạt về đây, các người nên hiểu như thế. Những tàu 
bằng đồng, những khinh khí cầu của chúng thì có gì là kỳ 
lạ... [24] 

Cũng theo những tài liệu còn để lại, lực lượng thủy quân của 
nhà Tây Sơn cho tới những năm sau cùng trước khi bị 
Nguyễn Ánh đánh bại vẫn còn rất đáng kể. Sau khi nhà Tây 
Sơn bị diệt, một phần của thủy binh Tây Sơn hoặc chạy trốn 
tới các quốc gia chung quanh, hoặc quay sang (hay trở lại) 
làm cướp biển và vẫn còn làm cho triều đình Mãn Thanh 
cũng như triều đình Việt Nam điêu đứng một thời gian dài. 
Theo Chaigneau, một sĩ quan hải quân của Pháp được Giám 
Mục Bá Đa Lộc tuyển mộ để giúp Nguyễn Ánh thì: 

"... Trước khi thấy được thủy quân địch, tôi đã coi thường lực 
lượng này nhưng nay tôi đoan chắc với ông rằng đó là lầm 
lạc, quân Tây Sơn đã có những chiến hạm trang bị 50 và 60 
đại bác.”[25] 

Chúng ta không biết rõ những chiến thuyền đó đóng theo 
kiểu nào, hay mua được ở đâu nhưng vào thời đó trang bị 
50, 60 súng đại bác được kể là những tàu chiến thuộc loại 
lớn trên thế giới. Lẽ dĩ nhiên một chiến hạm còn nhiều yếu 
tố khác như trang bị cơ giới, thủy thủ và nhất là loại súng 
đại bác đó là loại gì, tâm cỡ ra sao... nhưng một sĩ quan 
được kể là bậc nhất của chúa Nguyễn đã nhận xét như thế 
hẳn không phải là một lời nói ngoa. 


Cũng theo Barixzy thuật lại về hạm đội do Vũ Văn Dũng chỉ 
huy thì lực lượng của ông ta bao gồm 673 chiến thuyền lớn 
nhỏ, trong số đó có những tàu trang bị đại bác với một thủy 
thủ đoàn đông hơn những chiến hạm lớn nhất kiểu Tây 
phương mà quân Nguyễn có. Lực lượng Tây Sơn có đến 9 
chiến hạm lớn (vaisseaux), trang bị 60 khẩu đại bác nặng 24 
cân Anh (livres) và thủy thủ đoàn 700 người, 5 chiến hạm 
trang bị 50 đại bác nặng 24 cân Anh, thủy thủ đoàn 600 
người và 40 chiếc trang bị 16 đại bác nặng 12 cân Anh và 
thủy thủ đoàn 200 người. 

Như vậy chỉ tính 54 chiến thuyền cỡ lớn này người ta đã 
thấy lực lượng lên tới 17,300 quân và 1430 đại bác. Về 
thuyền cỡ trung và cỡ nhỏ, cũng theo các giáo sĩ Tây 
Phương thì Vũ Văn Dũng có dưới tay 93 chiếc trung bình 
trang bị 1 đại bác 36 cân Anh và 150 thủy thủ, 300 xuồng 
(chaloupes canonnieres) mỗi chiếc 50 thủy thủ và 100 chiếc 
ghe mỗi chiếc 70 thủy thủ. Tất cả tổng cộng 35,950 người 
và 17,300 quân trên các thuyền lớn cho thấy dưới quyền Vũ 
Văn Dũng chỉ huy lên đến 53,250 người.[26] 

Chính vì thủy quân Tây Sơn quá hùng mạnh nên chúa 
Nguyễn Ánh cũng phải chạy đua trên mặt đóng tàu. Nguyễn 
Ánh cũng đặt mua một số tàu Tây phương, tháo ra rồi bắt 
chước đóng theo kiểu của họ, mỗi chiếc trang bị từ 26 đến 
36 đại bác cùng hơn 300 thủy thủ. Tuy nhiên những tàu lớn 
thời này là lực lượng mà nhà Tây Sơn xây dựng sau khi vua 
Quang Trung đã lên ngôi nghĩa là theo lối tổ chức quân đội 
chính qui Bên cạnh đó ông còn chỉ huy một lực lượng lưu 
động bán chính thức là các nhóm hải phỉ trên khắp vùng 


Đông Nam Á lên đến hàng ngàn chiến thuyền và hàng vạn 
người dùng trong nhiều nhiệm vụ phi quân sự, kể cả buôn 
lậu, dò thám, trao đổi hàng hóa... khiến cho thực lực của 
ông có thể còn hơn những gì người ta biết rất nhiều. Những 
lực lượng bán chính thức đó trải rộng khắp mọi nơi và cũng 
là chỗ dựa để Nguyễn Huệ dự tính một chương trình bành 
trướng qui mô hơn. Chính vì đối phương không biết rõ các 
nhóm liên kết của ông ra sao nên thường đánh giá nhầm 
biến ông thành một nhân vật thần kỳ và càng khiến cho 
người ta tô vẽ những điều không có thực. 


VAI TRÒ CỦA HÁI PHÍ TRONG TRÀN ĐÁNH KY DẬU 

A/ TINH HINH TÓNG QUÁT 

Khi đại quân của Tôn Sĩ Nghi kéo sang nước ta, khí thé hung 
hán khiến cho một số tướng lãnh của Tây Son kinh hoảng. 
Phan Khải Đức, một tướng miền Bắc mới qui thuận đang giữ 
Lạng Sơn vội vàng ra hàng, Phan Văn Diễm gom quân chạy 
về. Đại Tư Mã Ngô Văn Sở thống lãnh binh mã ở ngoài Bắc 
thấy thế giặc quá mạnh, một mặt cho các toán quân chận 
đánh cầm chân quân Thanh, một mặt ra lệnh cho trấn thủ 
các nơi trở về Bắc thành (Thăng Long) chuẩn bị tàu bè xuôi 
nam. Nội hầu Phan Văn Lân đem quân lên ngăn giặc, đánh 
một trận rất khốc liệt tại sông Thị cầu. Địch quân có sự tiếp 
tay của đám thổ mục vẫn còn trung thành với nhà Lê nên 
quân ta bị đánh tập hậu, phải rút lui.[27] 

Theo bộ lịch sử tiểu thuyết Hoàng Lê Nhất Thống Chí của 
Ngô gia văn phái, Ngô Văn Sở theo kế của Ngô Thì Nhậm lui 
binh về đóng ở Tam Điệp và cho người phi báo Nguyễn Huệ 


lúc ấy đang ở Phú Xuân. Tuy nhiên, cuốn tiểu thuyết dã sử 
này đã quá đề cao sĩ phu Bắc Hà và cố gắng đặt cho họ một 
vai trò quan trọng trong chiến thắng Kỷ dậu. Thực tình mà 
nói, Nguyễn Huệ cũng như các đại tướng của ông không bao 
giờ chủ quan tới mức chỉ ngồi chờ đợi động tĩnh mà luôn 
luôn có những thám tử nghe ngóng để nắm vững tình hình 
bạn và địch. Vào thời điểm này, Nguyễn Huệ ở trong tư thế 
một con hổ rình mồi, một bên là quân Thanh nghe theo lời 
cầu cứu của nhà Lê sang xâm chiếm miền Bắc, một mặt 
Nguyễn Ánh đang gom góp lực lượng, với sự giúp sức của 
Xiêm La và một số nước Tây Phương lăm le chiếm lại Đàng 
Trong. Đó là chưa kể kẻ thù gần gũi nhất - và cũng nguy 
hiểm nhất - có thể lại chính là Nguyễn Nhạc (vua Thái Đức) 
đang đóng ở Qui Nhơn nhân cơ hội Phú Xuân bỏ trống mà 
đem quân chiếm lấy Thuận Hóa[28]. Trong tình hình khẩn 
trương như thế, vấn đề của Nguyễn Huệ không phải là chờ 
địch đến mà là phải tập trung sức lực vó con mồi nào trước 
vì không thể phân thân ra đánh cả hai nơi. 

Đi vào cụ thể, dẫu sao Nguyễn Ánh cũng ít nguy hiểm hơn vì 
còn phải vượt qua vương quốc của Nguyễn Nhạc trước khi 
chạm mặt với ông. Còn như nếu để mất miền Bắc, Nguyễn 
Huệ sẽ có thể bị lâm vào thế hai mặt giáp công, lưỡng đầu 
thọ địch rất nguy hiểm. Ông cũng mất luôn cả một hậu 
phương to lớn và khu vực Phú Xuân - Quảng Nam chật hẹp 
kia sẽ bị cô lập. Chính vì thế, Nguyễn Huệ đã chuẩn bị đánh 
một trận chớp nhoáng đúng theo sở trường của mình, dùng 
uy thế vũ khí và nhân lực để chiếm thượng phong ngay từ 
phút đầu. 


Việc ông ra lệnh cho Ngô Văn Sở rút quân về Ninh Bình chặn 
yết hầu vào Nam nằm trong một kế hoạch đã được tính toán 
từ trước, mặc dù trên danh nghĩa, rất có thể ông tạo cơ hội 
cho giới nho sĩ Bắc Hà có dịp bày tỏ ý kiến để lập công đóng 
góp vào chiến dịch ngõ hầu gắn bó hơn với quân Nam và 
chấp nhận quay lưng triệt để với nhà Lê ở miền Bắc. 

Dầu sao chăng nữa, sau khi thu tóm mọi nhân tài vật lực 
của miền Bắc rồi rút về Phú Xuân, Nguyễn Huệ đã bỏ ngỏ 
một trận địa lớn cho quân Thanh bơ vơ, chịu đựng những 
cơn mưa dám và thời tiết lạnh Io của mùa đông ở miền 
Bắc. Ông đã khiến Tôn Sĩ Nghị trải mỏng quân thành những 
mục tiêu cố định để sắp xếp kế hoạch tấn công. Kế hoạch 
tạo điều kiện để quân địch đóng quân tập trung thành một 
khu vực “ lòng chảo” là một chiến thuật mà nhiều quân sự 
gia Đông cũng như Tây, kim cũng như cổ thường áp dụng để 
đánh một trận quyết liệt. Đó cũng là một mặt trận Nguyễn 
Huệ bày sẵn, trút trách nhiệm trị an cho đối phương. 

Dù muốn dù không, Lê Chiêu Thống và đám bày tôi của ông 
cũng phải đóng vai trò chủ nước đối với dân chúng và chủ 
nhà đối với quân Thanh. 

Nhiệm vụ đó Nguyễn Huệ cũng biết trước rằng không thể 
nào thực hiện được trong một thời gian ngắn ngủi và chỉ tạo 
thêm mâu thuẫn giữa đối phương với quần chúng. Tình hình 
những ngày giáp Tết năm Kỷ Dậu không phải “rượu nồng dê 
béo” như chúng ta thường tưởng tượng mà là 25 những 
ngày mùa đông tháng giá, lương thực hiếm hoi nơi đất lạ 
quê người. Đây không phải chỉ là “ngủ nhờ một đêm” mà 
chính là tự co cụm thành những điểm tập kết dễ dàng bị tiêu 


diệt. 

Chính vì ở trong tình trạng hoang mang không chủ định, vua 
tôi nhà Lê chẳng biết xoay trở thế nào, chịu cái thế tiến 
không xong, lùi không được, đành chấp nhận lời nói cứng 
của họ Tôn là “quân giặc ốm, chính chúng ta đang nuôi cho 
chúng mập béo để chúng tự đến nạp thịt vậy”. Quân Thanh 
trong một tháng ở Thăng Long không phải là nghỉ ngơi 
dưỡng uy súc nhuệ để chuẩn bị ra quân mà tình hình càng 
lúc càng thêm khó khăn, phải đối phó với nhiều vấn đề quân 
sự cũng như tiếp liệu. Thời tiết buốt giá và ẩm ướt của đất 
Bắc cũng là một đồng minh đáng kể mà Nguyễn Huệ khai 
thác để tiêu hao tinh thần của đoàn quân viễn chinh. 

Còn về dân chúng Bắc Hà trong mấy năm liền bị thiên tai, 
hạn hán nay lại bị một cổ ba bốn tròng khiến dân chúng lầm 
than không sao kể xiết. Nhiều tài liệu của nước ta cũng như 
nước ngoài đã đề cập đến tình trạng mùa màng thất bát và 
dân chúng đói khổ của miền Bắc. Việt Nam phong sử đã 
viết: 

“Nhân dân ở vùng Bắc và vùng Nam đều phải phiêu lưu tan 
tác. Không có cơm, phải luộc cỏ mà ăn, không có nhà ở, 
phải lộ thiên mà nằm. Người nào có thóc lại không có 
muối...”[29] 

Ngoài ra, dân thành thị còn bị bọn người Hoa sinh sống ở 
Việt Nam lâu năm nay cậy thế Bắc quân nhũng nhiễu, chèn 
ép: 

“Ở những nơi như Hà Khẩu phường trong thành Thăng Long, 
phố cơ sá bên Kinh Bắc và phố Hiến (Hưng Yên) thuộc trấn 
Sơn Nam, hàng vạn Thanh kiều đã sống lâu năm bên ta, am 


hiểu phong tục, nói thạo tiếng Nam, nay bỗng cậy thần y 
thế Tôn Sĩ Nghi, gió ngay thủ đoạn nhờ gió bẻ măng: ho 
hoặc đến phụ theo quân đồn, hoặc lập riêng cái điếm “Liễu 
để” công nhiên cướp của, hiếp gái ở giữa chợ, ngoài đường, 
không còn kiêng nể e dè gì cả!...”[30] 

Chính những yếu tố tiêu cực mới đã khiến cho người dân tuy 
chưa chịu ân huệ gì của nhà Tây Sơn, có thể đôi phần còn 
quyến luyến tiền triều, đến nay đã trông ngóng một đoàn 
quân cùng nòi giống với mình tiến ra đánh đuổi quân thù, 
lấy lại giang sơn. Nhà Lê tự họ đã chấm dứt mệnh trời, 
không cần ai phải giành ngôi vị chúa tể miền Bắc. Đó cũng 
là một yếu tố tâm lý quan trọng mở đầu cho cuộc hành quân 
Bắc phạt. 

Riêng về hải quân, bên cạnh lực lượng bản bộ của Đàng 
Trong, ông củng cố lại thành phần hải phỉ được thu dụng, 
chia cho mỗi nhóm một hải bàn hoạt động, phân thành từng 
màu cờ, ban chức tước cho những đầu mục khiến họ vẫn 
tiếp tục trung thành ngay cả sau khi ông đã chết. Thành 
phần này cũng là thành phần chủ lực theo đường sông đánh 
vào mặt sau quân Thanh đóng một vai trò quan trọng trong 
chiến dịch năm Kỷ Dậu.[31] 

Sử dụng những toán giặc bể có những điểm lợi sau đây: 

- Họ quen thuộc với lối đánh của quân Thanh vì phần lớn đã 
từng hoạt động dọc theo duyên hải Nam Trung Hoa, nhiều 
lần đụng độ với quan quân nên nắm vững thực lực và trang 
bị của quân triều đình, 

- Một số đông đã giao chiến với quân Thanh trong chiến dịch 
Đài Loan (1788), mà sau đó chính thành phần này được đưa 


về Quảng Châu để sang đánh nước ta. Đây là dịp mà họ 
phục thù cái nhục bại trận mấy tháng trước. 

- Những toán giặc bể mới về đầu nhập dưới trướng Nguyễn 
Huệ đang muốn có dịp lập công với tân chủ tướng nên đây 
là một cơ hội bằng vàng để chứng tỏ khả năng của mình. 

- Nguyễn Huệ dùng ngay người Trung Hoa để chống lại 
người Mãn Thanh, vừa giảm thiểu được sự tổn thất của quân 
Nam, vừa tạo tiếng vang với những thành phần đang mưu 
tính chuyện lật đổ nhà Thanh, nhất là một số giáo phái vùng 
Hoa Nam. 


B/ HẢI PHÍ ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG NHƯ THÉ NÀO? 

Trận chiến năm Kỷ Dậu vẫn còn nhiều điểm chưa được giải 
thích thoả đáng, phần lớn vì các sử gia Việt Nam bị trói buộc 
vào một số định đề có sẵn khiến cho những khúc mắc không 
sao cởi được. Người ta vẫn khẳng định là khi nghe tin quân 
Thanh kéo sang, Nguyễn Huệ được tin cấp báo về Phú Xuân, 
ngay hôm sau lập tức lên ngôi hoàng đế rồi đùng đùng kéo 
quân ra Bắc, tới Nghệ An trong 4 ngày, hạ trại hiểu dụ tướng 
sĩ, tuyển thêm quân Thanh Nghệ bảy tám vạn người rồi cho 
quân ăn Tết trước, sau đó kéo thẳng ra bắc dùng 10 vạn 
quân đánh bại 20 vạn quân Thanh trong chớp nhoáng. Theo 
như sách vở, chiến dịch đó là một chuỗi hành quân hoàn 
hảo đến mức không thể tưởng tượng được, mọi việc đều 
suông sẻ mà một tướng lãnh tài ba nào cũng không dám mơ 
tưởng đến vì chỉ một sơ xuất nhỏ cũng khiến cho mọi dự tính 
tan ra mây khói khiến người ta phải nghi ngờ về những chỉ 
tiết và giá trị của tài liệu. Những chỉ tiết của trận đánh này 


chúng tôi viết trong một biên khảo khác nên ở đây chỉ tóm 
lược một vài ý chính. 

Cuộc giao binh Thanh - Việt đã được dự tính từ lâu, là một 
mặt trận tính toán trước theo đúng sở trường của Nguyễn 
Huệ. Đó là để cho địch đóng quân đâu đó, theo tình hình cụ 
thể ông mới điều đại binh tấn công bằng một trận quyết tử 
theo lối “nhất định thắng bằng mọi giá”. 

Để nhấn mạnh vào chiến tranh chống xâm lược, các sử gia 
Việt Nam vô tinh hay cố ý không dé cập đến vai trò của 
nhiều cánh quân theo một nghĩa nào đó không phải là người 
Việt, chẳng hạn như các toán quân người Thượng thông thạo 
đường rừng, thường dùng voi đi lẩn theo sơn đạo, và các 
thuyền chiến do hải phỉ chỉ huy hoạt động ngang dọc trên 
mặt biển mà chúng ta thường cho rằng là người Tàu. Hai 
cánh quân này đã tạo ra sự bất ngờ vì quân Thanh bị tấn 
công từ ngang hồng và tập hậu nên không kịp phòng bị, các 
kho lương thực, kho đạn, thuốc súng, quân nhu... bị thiêu 
hủy tạo nên sự kinh hoàng dây chuyền làm cho Tôn Sĩ Nghị 
phải bỏ chạy. 

Ngoài ra, một trong những lý do khiến quân Thanh bị thất 
thế chính là vì họ chỉ chuẩn bị đối phó với bộ binh, tượng 
binh, ky binh mà không quan tâm đến thủy binh. Mùa đông 
ở miền Bắc nước ta là tháng mưa dâm gió bấc, gió từ 
phương bắc thổi xuống, không thuận tiện cho thuyền bè từ 
phương nam dùng buồm tiến lên. Chính vì thế họ không đề 
phòng thủy quân của nhà Tây Sơn tấn kích mà chỉ tập trung 
vào phòng thủ những trục lộ giao thông đường bộ. Vả lại, 
đường từ Thanh Nghệ tiến ra phải qua nhiều nơi hiểm yếu, 


giữ dễ, đánh khó nên quân Thanh tin rằng quân Nam không 
thể một sớm một chiều vượt qua được. Từ những lý do chủ 
quan cũng như khách quan, Tôn Sĩ Nghị phải chùng chình để 
chờ đợi thêm vài tháng nữa, chuẩn bị lương thảo để tính kế 
hoạch xuất quân. Cánh quân của hải phỉ trái lại vốn dĩ tập 
trung sẵn ở các vùng biên giới và vịnh Bắc Việt[32], là sào 
huyệt lâu nay của họ, lại thêm tàn quân từ Đài Loan mới bị 
quân Thanh đánh bại kéo về, nay được dịp tối trời theo các 
đường sông tiến vào đánh tập hậu quân Thanh trả thù.[33] 
Cuộc tấn công chớp nhoáng và bất ngờ khiến cho địch trở 
tay không kịp và những cánh quân đó mãi mãi là những 
toán biệt kích vô danh. Chính vì thế theo sử sách trong đại 
quân của vua Quang Trung nhiều tướng lãnh chỉ huy chỉ có 
tên mà không có họ (đô đốc Long, đô đốc Bảo, đô đốc Lộc, 
đô đốc Mưu, đô đốc Tuyết...). Họ vốn dĩ là những thổ hào 
vùng núi hay hải phỉ được phong những chức tước rất kêu 
nhưng lại hoàn toàn biến mất khi vua Quang Trung thành 
lập bộ máy chính quyền. Ngay cả những danh tướng của 
ông mà chúng ta hằng nghe danh (Trần Quang Diệu, Vũ Văn 
Dũng, Bùi Thị Xuân, Ngô Văn Sở...) cũng không thấy đóng 
vai trò nào quan trọng trong chiến thắng lẫy lừng này khiến 
chúng ta có cảm tưởng rằng chỉ một mình Nguyễn Huệ chỉ 
huy toàn bộ đạo tiền quân, hậu quân, trung quân tiến dọc 
theo một trục lộ từ Tam Điệp đến Gián Khẩu, Thanh Liêm, 
Nhật Tảo, Phú Xuyên, Hà Hồi, Ngọc Hồi rồi tiến vào Thăng 
Long. 

Một chỉ tiết chúng ta cũng cần chú ý là trong chiến dịch đại 
phá quân Thanh, quân Nam dùng rất nhiều các loại hỏa khí, 


hỏa dược để tấn công cũng như để đốt phá. Đó cũng là thói 
quen của hải phỉ thường dùng để thiêu hủy tàu địch được áp 
dụng trên đất liền. Ngay từ nhiều thế kỷ trước, những đám 
hải khấu đã biết dùng một loại bom làm bằng bình đất 
nung, miệng hẹp trong chứa thuốc súng và miéng, ném ra 
như một loại lựu đạn chế tạo giản dị. Loại bom này gần đây 
đã được tìm thấy nơi biển Đài Loan do quân của Trịnh Thành 
Công sử dụng khi tấn công quân Hòa Lan.[34] Dian Murray 
cũng đề cập đến việc hải phi dùng những loại miếng vun 
của nồi sát hay dinh, có khi còn dùng tiền đồng hay các loại 
bình chứa. Họ cũng hay đánh hỏa công bằng thuyền chất 
đầy đồ dẫn hỏa xông thẳng vào địch hoặc ném những loại 
pháo bằng ống tre để đánh gãy cột buồm. 

Một loại võ khí đặc biệt khác cũng có tác dụng tương tự mà 
đám giặc biển cũng thường dùng là những bình đất nung 
chức thuốc súng trộn rượu mạnh. Diêm sinh được chứa vào 
nắp bình, treo sẵn, khi xáp trận sẽ ném lên sàn tàu địch, 
bình sẽ vỡ và bén lửa.[35] Ngoài ra chúng ta không thể 
không nhắc đến một loại hỏa tiễn hình đầu quạ, thân bằng 
tre có nhồi thuốc súng. Bốn ống phun ở đuôi có thể đẩy loại 
tên lửa này bay xa đến 300 mét và thường được dùng để 
đốt phá doanh trại hay tàu bè của đối phương đã khá phổ 
biến và thông dụng từ trước thế kỷ 17. 

Những loại đạn phóng như thế cũng đã được quân Mông Cổ 
dùng trong những cuộc tấn kích Nhật Bản và các quốc gia 
vùng Đông Nam Á mà sử sách còn ghi chép. Việc sử dụng 
thuốc súng vào trong những loại súng phóng tay (hand-held 
projectile weaponry) đã được dùng khá rộng rãi trên bộ cũng 


như trên biển vào thời kỳ đó nhưng cụ thể loại võ khí đó ra 
sao thì chưa thấy ai đề cập đến.[36] Xem như thế, rất có thể 
quân lính của Nguyễn Huệ đã sử dụng một loại súng phóng 
loại này để tấn công và đốt cháy đồn quân địch dưới cái tên 
“hỏa hổ”. 

Một giả thuyết khác mà chúng tôi đưa ra là ở vào thời kỳ 
này người ta đã biết chế tạo một loại hỏa tiễn đốt theo hai 
giai đoạn (two-stage rocket) gọi là “hỏa long” (fire-dragon). 
Con rồng lửa là một loại ống phóng có bốn hỏa tiễn ở thân 
chính, khi cháy hết sẽ mồi vào những tên lửa ở trong bụng 
rồng và những tên lửa đó sẽ được bắn vọt ra đằng miệng. 
Hỏa long được sử dụng trong những trận hải chiến mà hai 
bên còn cách xa, các bình thuốc nổ ném chưa tới, dùng để 
đốt tàu địch. Vì chưng hỏa tiễn bắn ra hàng loạt trông như 
một con rồng lửa bay trên mặt nước nên được đặt tên là hỏa 
long.[37] Có thể cũng loại võ khí này được cải tiến đôi chút - 
dùng diêm sinh, thuốc súng trộn với nhựa thông để dẫn hỏa 
đốt doanh trại, quân nhu của địch - sử dụng trên bộ nên 
được đặt tên là hỏa hổ để tượng trưng cho một loại trên bờ, 
một loại dưới nước. Vả lại hỏa long, hỏa hổ chủ yếu dùng 
tre, nứa làm ống chứa thuốc mà tre trúc là một loại thảo 
mộc rất thông dụng ở phương nam nên việc quân Tây Sơn 
sử dụng các loại võ khí này cũng không phải là chuyện lạ. 
Có lẽ vì thế mà người thời đó đã truyền tụng là: 

Hổ tự Tây Sơn xuất 

Long tòng Đông Hải lai 

LILLILILI 

LILLILLI 


(Hỏa hổ phát xuất từ rừng núi phía Tây, 

Hỏa long nguồn gốc từ biển cả phía Đông)[38] 

Những loại võ khí đó không phải là một độc quyền hay bí 
mật quân sự mà bên kia không biết hay không chế tạo được. 
Có điều quân Tây Sơn vẫn nổi tiếng là phong phú về thuốc 
nổ và họ cũng mua được những loại thuốc súng của người 
Âu Châu nhạy hơn và cũng mạnh hơn của quân Thanh và vì 
thế quân Tây Sơn luôn luôn có uy thế áp đảo trong những 
trận đánh. Chiến đấu trong tư thế áp đảo bằng lực lượng 
cũng như về vũ khí vốn dĩ là một lối đánh mà vua Quang 
Trung thường sử dụng. 

Do đó, chúng ta có cảm tưởng những nhà chép sử cố tình 
thu gọn một cuộc chiến cho thêm phần chớp nhoáng mà 
quên đi thực tế của thời đại. Những yếu tố về tổ chức quân 
đội, điều động, phối hợp hàng dọc, hàng ngang, kỹ thuật và 
vũ khí, hoàn cảnh xã hội... đã hoàn toàn mờ nhạt trong 
chiến dịch này. Ngay cả thói gian cũng lộn xôn, không minh 
bạch. Thực sự quân Thanh bị đánh ngang hông và chặn 
đường trong đêm tối, không cứu ứng được nhau, mất tinh 
thần nên đã thảm bại trong mùa xuân năm Kỷ dậu. Theo 
những số liệu của nhà Thanh đưa ra một cách chính thức, số 
lính tử thuong và bi bắt có đến gần một nửa 1⁄2 (khoáng 
8000 người trong số quân chính qui gần 2 vạn họ đưa ra). 
Ngoài ra một số dân phu được điều động đi theo làm hậu 
cần cũng bị giết, không rõ là bao nhiêu nhưng chắc phải rất 
lớn. Chiến thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu trở thành một chiến 
thắng thần kỳ vì những cánh kỳ binh của Nguyễn Huệ chẳng 
khác gì những con rồng theo đường sông tiến vào rồi lại lặng 


lẽ rút đi, trở về với biển cả. Điều duy nhất người ta còn biết 
được là trong số tướng lãnh của vua Quang Trung tử trận có 
một người mang cấp bậc Đô Đốc. 


KẾT LUẬN 

Thủy binh của Nguyễn Huệ gồm phần lớn là hải phỉ cũng 
khiến cho chúng ta lượng định lại một số trận chiến trên 
biển cả và sông ngòi. Thành phần đó mang nhiều đặc tính 
của những người sinh sống trên đại dương: 

- Vì phải đối phó thường xuyên với sinh tử nên một mặt họ 
rất tàn ác nhưng lại cũng rất nghĩa khí. Không hiếm những 
trường hợp hải khấu bắt cóc trẻ em, thanh niên để đòi tiền 
chuộc hay làm bộ hạ rồi về sau nhận làm con nuôi (nghĩa tử) 
và giao cho những trọng trách chỉ huy. Chính vì thế họ chiến 
đấu rất anh dũng, tinh thân đồng đội cao. 

- Quen với bị săn đuổi và lén lút, thuyền của họ phần lớn là 
thuyền nhỏ và nhẹ, chèo bằng tay cũng được mà chạy bằng 
buồm khi có gió cũng tốt. Thuyền hải phỉ thường nông lòng 
để có thể tiến vào những vùng biển nông mà không sợ bị 
mắc cạn. 

Họ thường lặng lẽ tiến sát vào tàu lớn của địch, khi tới gần 
dùng thuốc nổ đánh gãy cột buồm, đốt hay đánh chìm tàu 
rồi xông lên tàn sát đối phương bằng đao kiếm và giáo mác. 
Ngoài việc cướp hàng hóa, họ cũng thường bắt thủy thủ trên 
tàu phải gia nhập hàng ngũ của họ để gia tăng nhân số. 

- Hải phỉ cũng lắm mưu nhiều kế, hay giả dạng làm con 
buôn, quan quân, binh lính nhất là khi họ cướp phá trên 
sông rạch hay làng mạc. Nhiều lần họ chiếm được cả những 


khu vực đóng quân, lấy tiền bạc, thuốc nổ, súng ống... rồi bỏ 
đi mất. Những đe dọa đó khiến cho dân chúng vùng ven 
biển luôn luôn nghe ngóng, sợ sệt những người lạ mặt lảng 
vảng quanh vùng của họ. 

- Nhiều khu vực gần biên giới đã biến thành những “chợ 
trời”, nơi mua bán trao đổi những hàng hóa họ đánh cướp 
được với giá rẻ hơn bình thường, tạo thành những trung tâm 
thương mai sám uất. 

Hải phỉ thường chỉ giữ lại thực phẩm, nước uống, vũ khí và 
thuốc súng để sử dụng còn các đồ khác đem bán lại lấy tiền 
(hoặc giao nạp cho nhà Tây Sơn). Những khu vực này đến 
đời Gia Long thì bị quan quân Việt Nam dẹp bỏ. 

Dưới nhãn quan chính trị, nhiều sử gia cận đại gán cho họ 
nhiều nghĩa cử và chí khí lớn nhưng thực tế, hải khấu tuy 
nhiều khi có những nguyên nhân đáng thương nhưng đây là 
một nghề sinh tử với sức mạnh chủ yếu là bạo lực và tàn 
nhẫn. Bao lực và tàn nhẫn cũng chính là điểm mạnh của họ 
được Nguyễn Huệ khai thác để trở thành một yếu tố đóng 
góp vào những chiến công lừng lẫy ông tạo ra. 

Murray cũng nhận xét là sự bộc phát một cách hết sức đáng 
kể của những đám giặc bể vào cuối thế kỷ thứ 18 không 
phải do vấn đề dân số hay thương mại mà chính là vì những 
yếu tố chính trị mới của Trung Hoa cũng như Việt Nam khiến 
cho hải khấu đã chuyển biến từ những đám giặc cướp “cắn 
trộm” (hit-or-miss, small-time operations) thành những dám 
hài phí "qui mó và chuyén nghiép" (full-blown professional 
piracy).[39] Cho đến cuối thé ky thứ 18, hải phí tai bién 
đông hùng cứ một vùng lãnh hải rộng lớn trong giấc một 


tranh bá đồ vương và bảo vệ một khu vực thương mại sống 
còn kéo dài từ Nhật Bản xuống tới tận eo biển Malacca. Thế 
nhưng sau khi Trịnh Thành Công từ trần, hải khấu không còn 
ai lãnh đạo nên tan vỡ thành nhiều nhóm nhỏ cho đến khi 
Nguyễn Huệ xuất hiện mới đủ uy tín và sức mạnh qui tụ họ. 
Chính vì thế khi nghiên cứu về sự thoát xác của những toán 
cướp biển lẻ tẻ sang thành những lực lượng có tổ chức, có 
chỉ huy chúng ta cũng thấy họ thay đổi không phải chỉ trong 
cơ cấu mà trong cả phương tiện và vũ khí trang bị (với rất 
nhiều súng ống mua hay cướp được của người Âu Châu) tạo 
thành một màn chắn cho triều đình. Vai trò của họ được 
nâng cao trong thời đại Tây Sơn. Đóng góp không nhỏ vào 
chiến công năm Kỷ dậu. Chính vì cái ân tri ngộ đó mà 10 
năm sau khi nhà Tây Sơn mất, những đám hải khấu vẫn còn 
mưu toan đánh vào Phú Xuân để khôi phục lại vương quyền 
cho chủ cũ nhưng không thành công. 

Trận chiến mùa Xuân năm Kỷ Dậu còn rất nhiều chi tiết cần 
khai thác nhất là sau khi chúng ta có thêm nhiều tài liệu đời 
Thanh từ văn khố Trung Hoa mà nay còn lưu giữ. Dưới nhãn 
quan chiến thuật, chiến lược mới người ta sẽ phải đặt lại 
nhiều vấn đề để giải thích giai đoạn lịch sử này cho sát với 
sự thực hơn. Chúng ta cũng sẽ minh họa lại được chân dung 
con người Nguyễn Huệ để làm nổi bật vai trò của ông thay vì 
chỉ miêu tả ông như một nhân vật thần kỳ. 

2/2004 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Barrow, John: A Voyage to Cochinchina. Kuala Lumpur, 


Malaysia: Oxford University Press, 19735. 

2. Black, Jeremy: War, Past, Present & Future. New York: St 
Martin's Press, 2000. 

3. Clapham, Frances M. (ed.): Picture History of the World. 
New York: Grosset & Dunlap, 1986. 

4. Coedés, G.: The Indianized States of Southeast Asia (bán 
dich Susan Brown Cowing) Honolulu: University of Honolulu, 
1968. 

5. Dyer, Gwynne: War. New York: Crown Publishers, Inc. 
1985. 

6. Fairbank, John K., Reischauer và Craig: East Asia - 
Tradition and Transformation. Harvard University, Houghton 
Mifflin Co, 1973. 

7. Fitzgerald, C.P: The Southern Expansion of the Chinese 
People New York-Washington: Praeger Publishers, 1972. 

8. Gernet, Jacques: A History of Chinese Civilization (bàn 
dịch từ tiếng Pháp Le Monde Chinois: Paris: Librairie Armand 
Colin 1972 của J.R. Foster) New York: Cambridge University 
Press, 1986. 

9. Hanes, W. Travis Ill và Frank Sanello: The Opium Wars. 
Illinois: SourceBooks, Inc. 2002. 

10. Hoa Bằng: Quang Trung Nguyễn Huệ, Anh Hùng Dân Tộc 
1788- 1792. California: Đại Nam (không đề năm). (in chụp 
lại theo bản lần thứ hai của Thư Lãm Ấn Thư Quán Saigon 
1958). 

11. Hội Ái Hữu Bình Định California. Tây Sơn: Đặc San kỷ 
niệm ngày Tây Sơn 1988 California 

2. Hoàng Xuân Hán: La Sơn Yên Hồ, tập II. Hà Nội: nxb Giáo 


Dục 1998. 

13. Lach, Donald F.: Asia in the Making of Europe (V. III - 
Book 1-2- 3-4, Southeast Asia). Chicago: The University of 
Chicago Press, 1993. 

14. Lai Phúc Thuận (000): Càn Long Trong Yếu Chiến Tranh 
Chi Quân Nhu Nghiên Cứu [ILILIHLILHULIULLI. Đài Bắc: Quốc Lập 
Cố Cung Bác Vật Viện, 1984. 

15. Lamb, Alastair: The Mandarin Road to Old Hue. London: 
Chatto & Windus, 1970. 

16. Le Livre de Paris : Les Grands Dossiers de L'illustration 
L'indochine. Paris, 1995 17. Lê Kiệt (D0): Thanh Sử 0O (Trung 
Quốc Cận Đại Sử quyển thượng) Hương Cảng: Hải Kiều xuất 
bản xã, 1964. 

18. Lê Đông Phương (000): Tế Thuyết Thanh Triều 0000 
(quyển thượng) Đài Bắc: Truyện Ký Văn Học Xã, 1987. 

19. Majumdar, R.C.: Champa, History & Culture of an Indian 
Colonial Kingdom in the Far East 2nd -16th Century AD. New 
Delhi: Gyan Publishing House, 1985. 

20. Một Nhóm Học Giả: Một Vài Sử Liệu về Bắc Bình Vương 
Nguyễn Huệ California: Đại Nam, 1992. 

21. Murray, Dian H.: Prirates Of The South China Coast 
1790-1810. California: Stanford University Press, 1987. 

22. National Museum of Chinese History: A Journey Into 
China's Antiquity (V. 4) Beijing: Morning Glory Publishers, 
1997. 

23. Ngô Thời Chí: Hoàng Lê Nhất Thống Chí (bản dịch Ngô 
Tất Tố) Saigon: Phong Trào Văn Hóa tái bản, 1969. 

24. Nguyễn Lương Bích - Phạm Ngọc Phụng: Tìm Hiểu Thiên 


Tài Quân Sự của Nguyễn Huệ Hà Nội: nxb Quân Đội Nhân 
Dân, 1971. 

25. Oxnam, Robert B.: Ruling From Horseback - Manchu 
Politics in the Oboi Regency, 1661-1669. Chicago & London: 
The University of Chicago Press, 1975. 

26. Peterson, Willard J. (ed.): The Cambridge History of 
China - Vol. 9 (Part I) The Ch'ing Dynasty to 1800. 
Cambridge University Press, 2002. 

27. Quách Tấn - Quách Giao: Nhà Tây Son. TP HCM: nxb Trẻ, 
2000. 

28. Quốc Sử Quán triều Nguyễn: Khâm Định Việt Sử Thông 
Giám Cương Mục (Quyển XLVII) (bản dịch Viện Sử Học). Hà 
Nội: nxb Giáo Dục, 1998. 

29. Reid, Anthony: Southeast Asia in the Age of Commerce 
1450-1680 V. 1 & 2. Yale University Press, 1988. 

30. Robert J. Antony: Like Froth Floating On The Sea - The 
World of Pirates and Seafarers in Late Imperial South China 
California: Institute of East Asian Studies, University of 
Berkeley, 2003. 

31. Steinberg David J. (ed.): In Search of Southeast Asia 
Hawaii: University of Hawaii Press 1987. 

32. Tana, Li: Nguyén Cochinchina, Southern Vietnam in the 
Seventeenth and Eighteenth Centuries Ithaca, New York: 
Cornell University, Southeast Asia Program Publications, 
1998. 

33. Tana, Li: Thuyền và Ky Thuật đóng thuyền ở Dàng Trong 
cuối thé ky 18, đầu thé kỷ 19 (Đức Hanh dịch) Huế: Tap Chí 
Nghiên Cứu và Phát Triển, số 4(38). 2002. 


38 34. Tien, Chen-Ya: Chinese Military Theory, Ancient and 
Modern. Oakville, Ontario: Mosaic Press, 1992. 

35. Woodside, Alexander B.: Vietnam and the Chinese 
Model, A Comparative Study of Vietnamese and Chinese 
government in the first half of the nineteenth century 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971. 


[1] Frances M. Clapham (ed.): Picture History of the World 
(New York: Grosset & Dunlap, 1986) tr. 114 

[2] Les Grands Dossiers de L'Illustration L'Indochine, Histoire 
d'un Siécle 1843-1944 (Paris: Le Livre de Paris, 1995) tr. 27. 
Tấm hinh vẽ một chiếc thuyền mũi cong, có 32 người lính và 
một khẩu đại bác, mỗi bên hông có 12 mái chèo, thuyền 
thân dài và nhọn có chú thích là Embarcation Annamite 
Armée en Guerre de l'escorte des ministres Annamites (tức 
phái bó Phan Thanh Giản). Li Tana trong một bài viết cũng 
nói là “tam bản đầu to của An Nam" được boc vài lớp da bò 
chưa thuộc với mũi thuyền cao hơn đuôi nhằm mục đích 
phòng thủ... Li Tana, “Thuyền và Kỹ Thuật đóng thuyền ở 
Đàng Trong cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19” - Đức Hạnh dịch, 
Tạp Chí Nghiên Cứu và Phát Triển, số 4(38). 2002 tr. 79. 

[3] John Barrow: A Voyage to Cochinchina (1806) bản in lại 
(Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1975) tr. 318-9. 

[4] Lyda Norene Shaffer: Maritime Southeast Asia to 1500 
(New York: M.E Sharpe, Inc. 1996) tr. 11-2. 

[5] Theo Biên Niên nhà Nguyễn, từ 1778 đến 1819, Nguyễn 
Ánh đóng 235 ghe bầu (kiểu Chăm-Mã Lai prahu), 460 sai 


thuyền (thuyền chèo loại lớn hơn), 490 chiến thuyền, 77 đại 
chiến thuyền, 60 thuyền lớn nhỏ kiểu phương Tây hay là 
thuyền buồm dọc, 100 ô thuyền và 60 lê thuyền (thuyền 
chèo có chạm khắc và trang trí) tạo nên tổng số là 1482 
chiếc (Li Tana: Thuyền và Kỹ Thuật đóng thuyền ở Dàng 
Trong cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 (Đức Hạnh dịch). Huế: 
Tạp Chí Nghiên Cứu và Phát Triển, số 4(38). 2002 tr. 81. 

[6] Jacques Gernet: A History of Chinese Civilization dịch bởi 
J.R. Foster từ nguyên tác tiếng Pháp Le Monde Chinois (New 
York: Cambridge University Press, 1986) tr. 490 

[7] Robert B. Oxnam: Ruling From Horseback - Manchu 
Politics in the Oboi Regency, 1661-1669 (Chicago & London: 
The University of Chicago Press, 1975) tr. 154-5 

[8] Người Trung Hoa đặt tên cho ho vào đời Minh goi là oải 
khấu, đầu đời Thanh là hải khấu, còn đầu thé ky 19 là dương 
đạo. 

[9] tào là thuyền chuyên chở, từ đó biến thành chữ tàu (tàu 
bè) của Việt Nam. Cũng từ chữ này mà mình gọi người Trung 
Hoa là người Tàu vì trước đây họ dùng thuyền lớn sang buôn 
bán với nước ta. 

[10] Robert J. Antony: Like Froth Floating On The Sea - The 
World of Pirates and Seafarers in Late Imperial South China 
(Institute of East Asian Studies, University of Berkeley, 
2003) tr. 107-9 

[11] Dian H Murray: Prirates Of The South China Coast 1790- 
1810 (Cali: Stanford University Press, 1987) tr. 49 

[12] Robert J. Antony: sd tr. 20 

[13] To the petty pirates of Kwantung, Fukien, Chekiang, and 


Kiangsu, Nguyen Van Hue was the “Big Boss of Yueh-nan” 
(Yueh-nan ta-lao-pan [L]ILILILLI)) who sold their booty and gave 
them between 20 and 40 percent of the profits. The big 
pirate gangs also benefited from the Emperor's rule, 
because he not only allowed them to anchor in the border 
area to gather recruits and steal food, but also let them use 
Vietnam as a "nest" to which they could retreat. These 
pirates accepted the Emperor as their master because 
under his authority they were able to reap great profits from 
the sea (Na Ngạn Thành [000]: The collected memorials of 
Na-yen-ch'eng 1834, Dài Bác 1974, trích lai theo Dian H. 
Murray: sd. tr. 40-41) 

[14] Nguy Nguyên (Wei Yuan [][] 1794-1857) là một hoc giả 
đời Thanh, tác giả Hải Quốc Đồ Chí (0000), dé xuất chính 
sách düng ro dé ché ngu ro (di di cóng di, su di truóng ky di 
chế di (0000, 0000000) và dé nghị cải cách binh bi bao gồm 
chiến thuyền, hỏa khí, luyện binh. Đối với thời nay những 
quan điểm đó không có gì xuất sắc nhưng vào thời đó là 
những sáng kiến táo bạo. 

[15] Murray: tr. 41 

[16] Ngụy Nguyên: Việt Thanh chiến sử (Hoàng Xuân Hãn 
dịch: La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, tập II, Hà Nội, nxb 
Giáo Dục 1998) tr. 1350-1351 

[17] Tuy nhiên chính sách đó cũng có bất lợi là nhà Tây Sơn 
không thiết lập được những quan hệ với các nước Tây 
Phương để kịp thời canh tân cho quân bằng với lực lượng 
của Nguyễn Ánh. Chỉ trong vòng 10 năm sau khi vua Quang 
Trung mất, nhà Tây Sơn đã bị diệt vong mà nguyên nhân 


chính yếu là kỹ thuật quân sự bị kém thế. 

[18] Even after the Qianlong emperor recognized one of the 
Táyson leaders as "king" of Vietnam in 1788, the latter 
continued to pursue a risky double-edged policy of sending 
tribute misisons to the Qing court in Beijing while 
simultaneously backing piratical raids along the China coast. 
Robert J. Antony: sd tr. 39 

[19] Vüng này dà bi nguói Pháp nhuóng cho Trung Hoa trong 
hóa ước Thiên Tân ngày 9 tháng 6 năm 1885 

[20] Robert Antony: sở tr. 41-43 

[21] người Trung Hoa sau này đóng những loại tàu hai táng 
theo kiểu của Hồ Nguyên Trừng nên gọi là lâu thuyền 
(thuyền lầu) 

[22] Geoffrey Parker: The Military Revolution, Military 
Innovation and the Rise of the West 1500-1800 (Cambridge 
University Press 1996) tr. 83 

[23] Geoffrey Parker: sd tr. 82 

[24] Nguyén Luong Bích - Pham Ngoc Phung: Tim Hiéu 
Thiên Tài Quân Su của Nguyễn Huệ (Hà Nội: nxb QÐND 
1971) Hịch truyền quan lại, quân dân các phủ Quảng Ngãi, 
Qui Nhơn (1792) tr. 423 

[25] Nguyễn Nhã: Nguyễn Huệ, một thiên tài quân sự (Một 
Vài Sử Liệu vé Bác Bình Vương Nguyễn Huệ , Dai Nam 1992) 
tr. 118 

[26] 26 Nguyễn Nhã: sở tr. 119 

[27] Thực ra Phan Văn Lân và Ngô Văn Sở rút lui khỏi Thăng 
Long trong một kế hoạch khá chu đáo nhằm nhử cho quân 
Thanh vào sâu trong nội địa nước ta chứ không phải hốt 


hoảng bỏ chạy như người ta thường nhầm (Xem thêm Khi 
Núi Đất Biển Là Một, biên khảo về đời Tây Sơn của Nguyễn 
Duy Chính) 

[28] hai anh em mới đánh nhau một trận không lâu mà sự 
thiệt hại rất đáng kể 

[29] Hoa Bằng: Quang Trung Nguyễn Huệ, Anh Hùng Dân 
Tộc 1788-1792 (Đại Nam, Cali In theo bản lần thứ hai của 
Thư Lãm Ấn Thư Quán Saigon 1958) tr. 172 

[30] Hoa Bằng: sd tr. 172 

[31] Trịnh Nhất, một trong những thủ lãnh cướp biển trông 
coi đội thuyền Hồng Kỳ (Red Banner) đã đem quân tấn công 
quân nhà Nguyễn với mưu toan khôi phục nhà Tây Sơn và tử 
trận ngày 16 tháng 11 năm 1807 khi 42 tuổi (Dian Murray: 
1987) tr. 71 

[32] Trong bản đồ Đông Nam Á (1828) do phái bó Crawfurd 
soạn để nghiên cứu vé nước ta còn thấy ghi tên hòn đảo Cái 
Bàn (Quảng Yên) vùng Vịnh Hạ Long là Pirates Island. 

[33] Để làm cho quân Thanh tin rằng quân Tây Sơn sẽ theo 
đường thủy đánh ra, Ngô Văn Sở đã cho đóng rất nhiều tàu 
chiến và cố tình để lộ tin tức cho địch biết mà tài liệu của 
nhà Thanh còn ghi lại sau đây: 

“Tuần dương bả tổng Quảng Đông là Hứa Viết Nghĩa cùng 40 
tên lính đi trên biển bị gió thổi dạt xuống Nghệ An, được 
quan An Nam đưa về Lê thành (Thăng Long), do chú của Lê 
Duy Kỳ là Lê Duy Cẩn đứng ra cung cấp lương ăn, chia cả 
bọn Hứa Viết Nghĩa và 40 tên lính thành hai đội đưa trả về 
doanh trại cho Tôn Sĩ Nghị. Cứ theo lời bẩm của Hứa Viết 
Nghĩa thì viên Đại Tư Mã và thủy binh Đô Đốc tại Lê thành 


ngày ngày thao diễn thủy quân, lại đóng nhiều thuyền lớn 
trên sông Phú Lương, thuyền nào hai bên cũng có rất nhiều 
mái chèo, trong thuyền có để súng lớn, các viên đạn sắt mỗi 
viên ước chừng 2, 3 mươi cân...” (Trang Cát Phát: sở tr. 364) 

sTuy nhiên thuyền lớn chỉ là nghi binh trong khi sau này vua 
Quang Trung lại cho hải phỉ dùng thuyền nhỏ từ vịnh Bái Tử 
Long tiến vào theo đêm tối đánh tập hậu dùng hỏa công đốt 
doanh trại địch. 

[34] Bức hình của loại “bom” này có trong A Journey Into 
China's Antiquity (V. 4) của National Museum of Chinese 
History (Beijing: Morning Glory Publishers 1997) tr. 165 duói 
nhan dé 159. Military "national surname bottle", Qing 
Dynasty 

[35] Dian Murray: sd. tr. 97 

[36] Jeremy Black: War, Past, Present & Future (New York: St 
Martin's Press 2000) tr. 

96-7 

[37] China Science and Technology Palace Preparatory 
Committee and the Ontario Science Centre: China, 7000 
Years of Discovery (1982) tr. 11 

[38] Hai câu này ông Lê Nguyễn Lưu giải thích là : Nguyễn 
Huệ là một hổ tướng từ ấp Tây Sơn ra Bắc, còn Nguyễn Hữu 
Chỉnh như con rồng từ Thăng Long vượt biển vào Nam (Văn 
Khắc Thời Tây Sơn ở Huế: Phú Xuân Thuận Hóa thời Tây Sơn, 
Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học, Huế 12/2001) 

[39] Murray: tr. 32 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Việt Kiếm 
Được bạn: Thái Nhi đưa lên 
vào ngày: 6 tháng 11 năm 2004 


